Những ké không được lên 
thiên đường ! 


Lữ Phương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Những kẻ không _được lên thiên đường ! 


Lữ Phương 
Những kẻ không được lên thiên đường ! 


1 

Trong bài “Các Mác - Một tình yêu bao la”, Đông La 1 có 
nhắc đến tên tôi để công kích vì cho rằng cùng với số người 
“chống đối” khác, tôi đã lên tiếng “phê phán, phủ nhận toàn 
những nhân vật mà chế độ hiện thời đều cho là vĩ nhân cả 
như Các Mác, Lê nin, Bác Hồ...”. Đối với các vị khác tôi 
không biết có đúng không, nhưng đối với tôi thì điều đó là 
chính xác hoàn toàn, nhưng tôi rất tiếc đã không thấy tác 
giả dẫn ra một câu nào trong rất nhiều bài viết đã xuất hiện 
của tôi để chứng minh rẳng vì những sai lầm mắc phải khi 
“chống đối” chủ nghĩa Marx, tôi có bị làm cho “khốn đốn” thì 
cũng chẳng có gì gọi là “oan” như tác giả đã viết. Trong khi 
đó, lại thấy trong bài của tác giả mấy dòng trích dẫn mà tôi 
biết chắc là của tôi 2 , nhưng được tác ghi chú trong ngoặc 
đơn bằng mấy chữ rất đáng ngạc nhiên: “dẫn theo một tác 
giả trên talawas mà tôi đã quên tên”! Nêu tên một tác giả 
để đẩy người ta về phía “chống đối” mà không dẫn chứng, 
nhưng khi cần thì lại dẫn chính tác giả ấy ra để chống ... 
“chống đối” bằng cách “quên” tên tác giả ấy, một cái lối làm 
việc như vậy không thể không nói là cẩu thả và kỳ quái! Vậy 
mà đó cũng chính là cái phương pháp tác giả đã vận dụng 
trong bài viết nói trên để giải quyết một “bài toán lớn” cho 
đất nước (chữ hay dùng của tác giả) gọi là bảo vệ chủ nghĩa 
Marx, công kích những người “chống đối”, qua đó bày tỏ sự 
ủng hộ của mình với chế độ đương quyền. 


cả „ 


Trong đoạn dẫn một số tài liệu “tham khảo” để chứng minh 
cho sức hấp dẫn của chủ nghĩa Marx, tác giả có mượn một 
câu trong một cuốn sách của J. Derrida -“Không thể không 
có Marx, không thể có tương lai nếu không có Marx”- cho 
rằng tuy là “một triết gia tư sản” nhưng đã “viết rất tốt” về 
Marx. Là người đã đọc và viết về cuốn sách ấy của Derrida, 
tôi có đủ cơ sở để khẳng định rằng khi dẫn như vậy tác giả 
chẳng hiểu gì về ý nghĩa thật sự trong câu văn đã dẫn của 
Derrida cả bởi vì nếu tự mình đọc được và hiểu được cuốn 
sách này tác giả sẽ thấy câu nói đó giả định hàng loạt 
những điều kiện, trong đó quan trọng nhất là sự tan rã của 
những thứ gọi là “chủ nghĩa Marx trong thực tế” (thí dụ các 
đảng cộng sản, phe xã hội chủ nghĩa...) cùng với việc phủ 
định tất cả những mưu toan muốn biến tư tưởng của Marx 
thành cái gọi là “chủ nghĩa Marx“ dưới bất cứ hình thức cố 
định nào để chỉ giữ lại điều duy nhất cốt yếu là cái tinh thần 
phê phán triệt để tất cả mọi thiết chế hiện tồn, và chỉ có 
trong những điều kiện ấy thì Marx mới cần thiết cho thế giới 
hôm nay. 

Khác hoàn toàn với những lời xưng tụng của những người tự 
xưng là mácxít kiểu Trung quốc (Trung quốc cũng hay nhắc 
đến Derrida) và Việt Nam hiện nay, những người đứng trước 
thảm trạng sụp đổ của hệ thống các nước mệnh danh là 
“phe xã hội chủ nghĩa”, đang cố gắng duy trì sự tồn tại cho 
được cái thực thể chính trị đương quyền của mình và riêng ở 
Việt Nam thì có nhà “mácxít” Đỗ Mười cùng với cái chiến 
dịch ca ngợi Derrida để “chống diễn biến hoà bình” do ông 
phát động hồi còn là tổng bí thư Đảng cách đây đã có 12 


năm, nay vẫn còn được những người thừa kế tiếp tục ồn ào. 
Tôi cho rằng trong điều kiện Việt Nam hiện nay, nếu không 
thể hiểu được Derrida một cách trực tiếp thì tác giả chỉ có 
thể đến với ông triết gia người Pháp này qua con đuờng của 
đồng chí Đỗ Mười hoặc Tổng cục II và Bộ Quốc phòng chứ 
không thể ở nơi nào khác. 

Tác giả cũng dẫn một cả một đoạn dài trong Bách khoa toàn 
thư Wikipedia để tiếp tục việc “nói tốt” cho chủ nghĩa cộng 
sản; không biết cách nào để tìm ra câu dẫn đó, tôi đã thử gõ 
từ khoá “chủ nghĩa cộng sản” trong Wikipedia tiếng Việt, thì 
gặp được một bài dài, nói đây đủ từ Marx cho đến Lenin, 
Stalin, Mao Trạch Đông ..., trong đó có một đoạn như sau: 

“Ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã 
hội là chủ nghĩa nhân đạo , là phương tiện để giải phóng con 
người và xã hội. Vì lý tưởng nhân đạo của nó, chủ nghĩa này 
đã thu hút được sự chú ý của các tầng lớp quần chúng của 
thế giới trong thế kỷ 20, tạo nên một phong trào xã hội to 
lớn mà cuộc đấu tranh của nó là nhân tố chủ đạo của lịch sử 
loài người trong thế kỷ 20. 

Mặt khác, lý thuyết lý tưởng hoá về chủ nghĩa cộng sản và 
chủ nghĩa xã hội là không hoàn chỉnh, rất sơ sài so với tính 
chất đa dạng của cuộc sống và thậm chí sai lâm nghiêm 
trọng nên khi ứng dụng vào cuộc sống thực tế, đã gặp 
những khó khăn liên tiếp khó vượt qua. Để vượt qua các khó 
khăn đó những người kiên quyết với chủ nghĩa cộng sản và 
chủ nghĩa xã hội đã đặt chủ nghĩa của mình là trên hết, bắt 
xã hội phải chịu các hy sinh ngày càng lớn hơn để duy trì lý 
tưởng. Đến lúc đó thì lý tưởng cộng sản đã biến chất từ 


phương tiện để trở thành mục đích tự thân và không còn 
tính chất nhân đạo nữa. Sự biến dạng đã phát sinh những 
bất công và bất bình đẳng còn ghê gớm hơn rất nhiều so với 
những cái xấu của chủ nghĩa tư bản mà nó muốn tránh”. 
Tỉnh thần của Wikipedia khi nói về chủ nghĩa cộng sản là 
toàn diện, có đúng có sai, có thành công và thất bại, đâu 
phải chỉ ca ngợi một chiều như tác giả đã xuyên tạc. 

2 

Bên cạnh cái kiểu nghiên cứu cẩu thả, thủ chương đoạn 
nghĩa, khi xưng tụng nhà triết học vô sản vĩ đại của mình, 
tác giả cũng hay sử dụng cái thủ pháp lên gân dễ dãi. Để 
bày tỏ cái cảm tình thắm thiết với K. Marx trong bài viết nói 
trên, tác giả đã “muốn” viết tên nhà cách mạng vô sản này 
theo cách phiên âm ở Việt Nam hiện nay là “Các Mác” bởi vì 
có viết như vậy thì mới diễn tả đúng “cái ngôn ngữ chính trị” 
của chế độ đương quyền ở Việt Nam được gọi là “XHCN” và 
cũng đúng với cái tỉnh thân của chế độ mệnh danh là 
“XHCN” đó! Một học trò sùng bái vị thầy của mình là điều 
hiểu được, nhưng tác giả cũng nên biêt thêm rằng không 
thể vì tấm lòng yêu mến ấy mà quên đi điều tầm thường 
này: một từ nước ngoài, phiên âm cách này hay cách khác 
sang tiếng Việt, hoặc không phiên âm gì cả đều chỉ là sự 
quy ước của một quan niệm ngôn ngữ hoặc là sự chọn lựa 
cho một lối biểu hiện, ý nghĩa chẳng có gì mùi mẫn để có 
thể làm cho thành một bài tụng ca! 

Trong cái câu mào đầu của bài viết trên, tác giả cũng có một 
bốc đồng rất.... vô tư. Đối với cái học thuyết của nhà cách 
mạng vô sản vĩ đại nói trên, tác giả “áng chừng” rằng nếu 


đã có một nửa nhân loại coi là “ánh đuốc dẫn đến thiên 
đường” thì cũng có “một nửa kia coi là ánh lửa hung bạo 
dẫn xuống địa ngục!”. Không thấy tác giả nói rõ cái một nửa 
nhân loại muốn lên thiên đường ấy là những ai, là những 
nước nào trong hơn 6 tỷ người đang sống trên hành tinh này. 
Giả sử (giả sử thôi) như trong hình dung của tác giả, đó là 
những nước còn lại sau khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ thì 
chẳng lẽ bất cứ công dân nào đang sống trong nửa phần 
nhân loại ấy đều là những người có được lòng tin vào cái 
“thiên đường” mà tác giả khẳng định? Thực tế cho chúng ta 
biết rất rõ rằng, ngay cả những đảng viên cộng sản hiện 
nay, nếu phải viện lý do để vẫn còn ở trong Đảng, họ có thể 
nói đủ thứ (tốt nhất là nói theo các nghị qưyết) nhưng không 
ai còn dám đem cái “thiên đường” ấy ra để phô diễn lập 
trường cả! Tác giả thử làm một cuộc thăm dò với những 
người đồng chí xung quanh mình thì biết, khỏi cần đi đâu 
cho xa Xôi. 

Với cái cách diễn đạt của tác giả như vậy, tôi không tin rằng 
tác giả thấy cần thiết phải tìm đọc cho được những tài liệu 
nghiêm chỉnh về Marx, nhất là trực tiếp với những trước tác 
đầy đủ của triết gia này để tìm hiểu tư tưởng của ông một 
cách có căn cơ, trung thực. Cách sử dụng ồn ào khái niệm 
gọi là “chủ nghĩa nhân đạo” của Marx - mà tác giả đã xác 
định cho nó cái nội dung “xoá bỏ sự thống trị, bóc lột để 
mang lại công bằng cho toàn thể loài người” và cho đó 
đương nhiên đã là “điều tốt đẹp” không thể nào phủ nhận 
được - đã chứng tỏ tác giả chỉ hiểu tư tưởng của Marx qua 
một số danh từ mòn sáo, bay bướm, nhặt ra từ sách giáo 


khoa hoặc tài liệu của các lớp chỉnh huấn sơ cấp của Đảng 
với cái kiểu lôgích về lập luận như sau: chủ nghĩa Marx là 
“nhân đạo” và “tốt đẹp” như thế, là một học thuyết không 
có mục đích nào khác hơn là “đem hạnh phúc cho toàn thể 
loài người” vậy mà lại có những kẻ đi bôi nhọ, phủ nhận, 
xuyên tạc, chống đối, thế thì những bọn đó là cái giống gì? 
Thật sự thì, khái niệm “nhân đạo” không có gì xa lạ đối với 
những học giả nghiên cứu kỹ về Marx, và cũng chẳng có ai 
khơi khơi đem mấy chữ “nhân đạo” ấy ra mà phủ nhận 
(đoạn văn dẫn từ Wikipedia ở trên đã nói đến khái niệm 
“chủ nghĩa nhân đạo” theo nghĩa tích cực). Nhưng khi nói 
như vậy, và chỉ biết nói như vậy thôi, thì không có ai đã 
nghiên cứu về Marx mà lại có thể cho mình đã biết đủ về 
chủ nghĩa Marx, dù là đứng trên quan điểm của những người 
theo Marx hay quan điểm của người phê phán Marx. Đối với 
những người theo Marx, chủ nghĩa nhân đạo mácxít đã vượt 
hẳn những thứ chủ nghĩa nhân đạo khác ở tính chất hiện 
thực của nó, chủ nghĩa nhân đạo ấy không phát xuất từ bản 
thân lòng mong muốn cao cả của những triết gia muốn làm 
điều tốt cho con người mà chính là trí tuệ của những triết 
gia nhìn ra được những điều kiện hiện thực mà lịch sử đã 
mang đến để bản thân con người đứng lên tự giải phóng 
mình một cách hiện thực. 

Những điều kiện ấy không có gì bí mật trong những tác 
phẩm của Marx. Đối với những người theo Marx thì đó là sự 
huỷ thể tất yếu của chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến mức 
tột cùng của nó với những mâu thuẫn không dàn xếp được, 
nhất là những căng thẳng do chế độ tư hữu gây ra, từ đó 


làm tất yếu nẩy sinh trong lòng nó một chủ thể mới có khả 
năng đại diện cho cái nhân loại đau khổ vùng lên đào huyệt 
chôn nó rồi sau đó trên nấm mồ của nó dựng nên một thế 
giới tương lai vĩnh viễn không còn bất công, nghèo khổ, sầu 
đau. Nhưng đối với những người phê phán thì tất cả những 
điều nói trên đã không mang ý nghĩa gì hơn là những suy 
đoán lô gích, tư biện, xuất phát từ những giấc mơ của những 
triết gia nuôi tham vọng đưa con người đến vương quốc của 
những điều hoàn hảo (một thiên đường hạ giới trong hình 
dung của một thời ấu trĩ), nhưng rồi cùng với thời gian và 
với sự thay đổi do thời gian mang tới, những giấc mơ được 
xem là những khả thể hiện thực đã trở thành những giấc mơ 
phản hiện thực thuần tuý, cho nên khi mang ra thực hiện 
cuối cùng đã bị hiện thực đánh sập tan tành 3. 

Như vậy, cái chủ nghĩa nhân đạo mácxit mà những người 
theo Marx thường gọi là “chủ nghĩa nhân đạo hiện thực và 
khoa học” nhưng dưới con mắt của những người phê phán 
Marx lại hoá thành một thứ chủ nghĩa nhân đạo không 
tưởng, hoang đường! Trước cuộc tranh cãi dai dẳng kéo dài 
cả thế kỷ rồi mà chưa dứt trong hàng ngũ những người đã 
đọc Marx một cách nghiêm chỉnh ấy, tôi thấy Đông La không 
thuộc vào loại người nào cả, như tác giả đã nói ở một nơi 
khác: không “bảo thủ” cũng không “cấp tiến”, còn ở đây thì 
lại càng không là gì cả: không thể gia nhập vào hàng ngũ 
những nhà mácxít thứ thiệt mà cũng chẳng thể làm bạn 
được với những người phản-mácxít đàng hoàng - bởi vì khái 
niệm gọi tên là “chủ nghĩa nhân đạo” mà Đông La đã nhân 
danh Marx để ồn ào thật sự chỉ là một danh từ lôm côm, làm 


ˆ^ 


dáng, có lẽ chỉ có khả năng “chộ” được một ít người chưa 
bao giờ đọc và hiểu được một trang sách nào của Marx! 

3 

Không có những kiến thức căn bản để hiểu Marx từ nguồn 
cội, tác giả đã không thể nào lý giải được thoả đáng cái hiện 
tượng làm nhức nhối không biết bao thế hệ những đệ tử của 
Marx từ khi Marx chết cho đến nay: trên lý thuyết, chủ nghĩa 
xã hội mácxít thường được cho là “khoa học”, “nhân đạo” 
rất ngon lành, nhưng khi đưa vào thực hành thì lại tạo ra 
không biết bao điều kỳ quái, thậm chí đi đến chỗ “làm 
ngược lại tỉnh thần nhân đạo của Marx” (như tác giả đã viết) 
nghĩa là cũng rất ác độc, tàn tệ, để cuối cùng đẩy đội ngũ 
những chiến sĩ đi xây dựng thiên đường cho nhân loại vào 
chỗ phân liệt, chia rễ, chửi bới, bắn giết nhau như những 
địch thù, từ trong phạm vi riêng rễ của từng đảng cộng sản 
đến cả trong phong trào cộng sản quốc tế, giữa các trường 
phái, các quốc gia. 

Hiện tượng này đã được giới nghiên cứu giải thích bằng 
nhiều cách, nhưng không biết “nghe hơi nồi chỗ” ở đâu, tác 
giả đã quy tất cả về một điều quá đơn giản: rút lại chỉ tại 
người ta “hiểu chưa rõ, hiểu sai, từ những khái niệm đến 
những nguyên lý cơ bản” trong lý luận của Marx. Cách giải 
thích này không hoàn toàn sai, nhưng nếu sự ngộ nhận đó 
có xảy ra thì thực sự cũng chỉ với những tay mơ về chủ 
nghĩa Marx chứ không thể nào vận được vào những người 
hiểu rất rõ Marx như Lenin. Về ông thầy của lý luận vô sản 
này, tác giả đã theo đuôi những cái lưỡi gỗ tuyên huấn 
Đảng, hễ có dịp là ca ngợi hết lời sự vận dụng tài tình của 


ông ấy vào cách mạng Nga để tạo ra kỷ nguyên mới cho học 
thuyết Marx đi vào xây dựng trên phạm vi thế giới. Thật sự 
thì với những ai hiểu biết cặn kẽ về sự chuyển hoá của chủ 
nghĩa Marx từ lý luận đến thực hành, đều cho Lenin mới là 
người mở đầu cho việc đưa học thuyết Marx vào thực tế một 
cách thực dụng, vặn vẹo, tuỳ thời, cho phép đường lối, bạn 
thù đổi thay xoành xoạch, cuối cùng không tạo ra một cái gì 
khác hơn một chế độ mà khái niệm “XHCN” đi kèm theo nó 
chỉ là cái nhãn trang trí đơn thuần. 

Khi tiến hành cuộc cách mạng Nga, Lenin hiểu rất rõ rằng, 
về mặt kinh tế, nước Nga chưa có đủ điều kiện để có được 
một cuộc đổi đời mácxít đúng nghĩa. Nhưng với sự nhạy cảm 
của một nhà chính trị tài ba, ông đã biết khai thác nhanh 
chóng cái thời cơ suy yếu, rối loạn của nước Nga quân chủ 
trong chiến tranh (thế giới lần thứ I), giành lấy chính quyền, 
theo Marx thiết lập ngay nền chuyên chính vô sản trong một 
nước mà giai cấp vô sản là rất yếu, đem áp dụng ngay chế 
độ công hữu, tập thể cho một nền kinh tế chưa thoát ra khỏi 
thời trung cổ - tất cả đều dựa trên sự thách thức của một 
niềm tin mà Lenin đã được sư phụ chỉ dặn: sớm hay muộn ở 
những nước tư bản phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
phải khẳng định được mình trong thành công thì cách mạng 
ở một nước chậm tiến như nước Nga mới có thể hoà nhập 
vào dòng chảy của thời đại để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, không qua một nấc trung gian nào. 

Nhưng sự thật đã diễn ra không chiều lòng người: không có 
cuộc cách mạng vô sản nào ở phương Tây nổ ra để yểm trợ 
cho Lenin, cho nên cuộc cách mạng ở Nga đã trở nên “tiên 


thiên bất túc”, từ đó về sau đã phải đi theo con đường ngày 
càng xa rời sự chọn lựa ban sơ. Cuộc chuyển mình có tính 
chất thế giới của Marx đã trở thành cuộc giành chính quyền 
trong một nước riêng lẻ, không phải trong một nước đã công 
nghiệp hoá xong mà là một nước lạc hậu nghèo nàn. Sự 
chuyên chính của giai cấp vô sản theo nghĩa của Marx là sự 
chuyên chính của một giai cấp đã chiếm đại đa số dân cư 
(do quá trình vô sản hoá) tự mình nẩy sinh ra được ý thức về 
chủ nghĩa xã hội, nay đã trở thành sự chuyên chính của một 
một thiểu số cầm quyền tự cho là đại diện giai cấp vô sản 
với cái lý luận về chủ nghĩa xã hội do những trí thức tư sản 
đem từ ngoài vào cải tạo lại những người mà nó đại diện. 
Nhà nước chuyên chính thay vì theo Marx phải giảm dần vai 
trò để cuối cùng tiêu vong thì lại trở thành một guồng máy 
quan liêu thống trị và trấn áp, tồn tại không biết đến lúc nào 
mới hoàn thành sứ mệnh của thời quá độ. 

Như vậy, không phải người ta hiểu sai, làm sai lý luận của 
Marx mà chính là người ta đã quá trung thành với Marx, 
nghĩa là cố đem áp dụng cho được những nguyên lý của 
Marx vào những tình thế thiếu hoàn toàn điều kiện để áp 
dụng, đó là theo cách giải thích của những người theo Marx, 
nhưng đối với những người phê phán thì lại là việc đem cái 
thiên đường mộng tưởng ra gò ép cuộc sống phải khuôn nắn 
theo, và chính vì thế mà bị cuộc sống phản ứng lại theo 
đúng với bản chất cứng đầu của nó. Và đó mới là nguyên 
nhân chính yếu đưa đến cái lý luận gọi là “vận dụng chủ 
nghĩa Marx vào hoàn cảnh cụ thể ” mở đầu với kinh nghiệm 
năm 1921 về Chương trình kinh tế mới (NEP) của Lenin, sau 


này, qua bao nhiêu thí nghiệm tang thương, đẫm máu, được 
một số nước thể nghiệm lại dưới những khái niệm “thị 
trường xã hội chủ nghĩa” ở Đông Âu, “chủ nghĩa xã hội 
mang màu sắc Trung quốc” ở Trung quốc hoặc “thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam hiện nay. 

Những ai đã đọc Lenin đều biết nguồn gốc của những 
chuyển đổi ấy nếu được nhìn một cách thực tế thì sẽ thấy 
đơn thuần chỉ là chiến thuật về “những bước lùi” và “những 
thoả hiệp” mà nhà cách mạng vô sản xôviết này đã dạy cho 
các đệ tử của mình biết cách ứng xử khi rơi vào những 
những cơn nguy khốn để tránh khỏi phải mất tất cả, nhất là 
đưa đến chỗ làm sụp đổ guồng máy cầm quyền do mình 
giành được bằng máu. Thoả hiệp và thoả hiệp, dù đó là bọn 
kẻ cướp thì vì lợi của cách mạng khi cần thiết, chúng ta 
cũng phải biết thoả hiệp - Lênin đã dặn những người cộng 
sản rõ ràng như vậy 4. Không nhớ điều đó hay có thể cũng 
chẳng biết điều đó, tác giả Đông La đã không nhìn ra được 
thực chất của cái xã hội “đổi mới” ra đời “dưới sự lãnh đạo” 
của Đảng cộng sản hiện nay ở Trung quốc và cả Việt Nam 
chính là cái thực thể mà học thuyết Marx đã phủ định từ nền 
móng, không có tên gọi nào khác hơn là chủ nghĩa tư bản, 
kẻ thù của chủ nghĩa xã hội mácxít, nên mới khen cái cái 
chế độ “XHCN” đã xoay chiều đó là “vì tinh thần nhân đạo, 
vì lợi ích cách mạng” một cách xun xoe hể hả! 

4 

Đọc những gì Đông La thường chen vào các hàng chính luận 
để nói về mình (nhất là trong những trang xoay quanh cuốn 
Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu), tôi biết được, vì rất nhiều lý do 


thực tế, tác giả có vẻ rất thoả mãn với cái xã hội đã được 
“đổi mới” hiện nay. Thật ra điều này chẳng có gì cần bàn 
luận để khen chê, nếu tác giả biết dừng lại ở đó để lo việc 
thăng tiến cho đời sống (kể cả làm thơ để lấy tiếng), không 
cần quan tâm đến chuyện mèo trắng mèo đen, xã hội hay tư 
bản gì cả, điều mà hiện nay rất nhiều người xung quanh tác 
giả đang đeo đuổi một cách vui vẻ. Dù sao so với thời ăn bo 
bo lúc trước, cuộc sống hôm nay chẳng đã đã khá hơn nhiều 
rồi hay sao? 

Vấn đề chỉ trở thành lộn xôn và kỳ cục khi không lượng sức 
mình tác giả đã lao vào cuộc “thách thức trí tuệ” đặt ra cho 
mình bằng một trò chơi chữ nghĩa rất tào lao là đem cái lý 
luận về chủ nghĩa nhân đạo mácxít ra để biện minh cho chế 
độ mà tác giả đang ủng hộ, bằng cách chỉ cho chúng ta thấy 
rằng “mỗi bước đi” của chế độ ấy “đã được chiếu sáng” bởi 
tư tưởng của nhà cách mạng vô sản vĩ đại mà nội dung tư 
tưởng ấy được tác giả cho là “một tình yêu bao la với con 
người”! Mỗi bước đi, có nghĩa là mỗi việc làm, mỗi hành vi 
suốt từ ngày chế độ ấy ra đời cho đến nay đều thấm đẫm 
cái tình yêu con người? Thế thì ý nghĩa của sự chiếu sáng ấy 
là gì khi tác giả nói đến cái lịch sử làm sai lạc chủ nghĩa 
Marx, cái lịch sử “thậm chí làm ngược lại tinh thân nhân đạo 
của Các Mác”? Chẳng lẽ trong viết lách trước sau muốn nói 
thế nào cũng được hay sao? 

Giả sử như hôm nay ta đổi mới theo kiểu tư bản chủ nghĩa 
để khỏi ăn bo bo ta gọi đó là “nhân đạo” nhưng hôm qua 
trong cải cách ruộng đất, ta làm cho những cánh đồng miền 
Băc trắng xoá khăn tang thì cũng là “nhân đạo”? Sau 1975, 


ta cải tạo tư sản, cải tạo “nguy quân, nguy quyền”, hợp tác 
hoá nông thôn... đẩy bao người vào cảnh khốn khổ, cuối 
cùng bất chấp hàm cá mập, vượt biển ra đi trên những chiếc 
thuyền mong manh... tất cả những điều như thế cũng được 
chiếu sáng bằng “tình yêu bao la đối với con người” hay 
sao? Ấy là ta chưa kể đến những điều ta đối xử với chính 
những đồng chí của ta: thí dụ như ta dựng nên từ đầu đến 
cuối vụ án gọi là “xét lại chống đảng và gián điệp lật đổ chế 
độ”, đưa biết bao những người cộng sản đã bỏ cả đời “đi 
theo Đảng” vào tình cảnh phải sống oan khuất, tức tưởi, đau 
đớn cùng cực - và như thế thì cũng gọi là “nhân đạo” sao? 
Chắc sẽ có những người ái mộ tác giả cho rằng chì chiết làm 
gì cái trò chơi chữ nghĩa thường hay bị quá đà dưới bàn tay 
lạnh của những nhà thơ có trái tim nóng! Thôi thì cũng được. 
Nhưng bạn sẽ nghĩ gì khi tác giả không chỉ lỡ đà trong việc 
ủng hộ chế độ bằng thứ triết học Marx ấm ớ mà còn đẩy đến 
tận cùng sự ủng hộ ấy bằng cách muốn chận đứng tất cả 
những ai đã dám phê phán đến tận nền tảng cái đường lối 
nhân danh Marx để gây ra bao đau thương cho con người 
mà tác giả cũng không hề chối cãi về những sai lầm của nó. 
Một ai đó cũng có thể nhắc chúng ta rằng, qua những gì đã 
viết, tác giả không phải là người tán thành mù quáng chế độ 
đương quyền và do đó không hề chỉ trích sự phê phán 
những sai lâm của chính quyền ấy, mà chỉ công kích những 
người quá khích, phủ nhận sạch trơn thôi. Thì cũng được 
nhưng với những những lý lẽ tầm phào về chủ nghĩa Marx 
như trên, với thái độ lên gân dễ dãi, nói năng bừa bãi như 
vậy thì thuyết phục được ai! 


Nhất là với những tên tuổi hầu hết tóc đã bạc phơ mà tác 
giả kể ra như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Bùi 
Tín, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Lữ 
Phương v.v... Ngay những cái tên được kể vì có liên hệ đến 
chủ đề mà tác giả đặt ra để công kích cũng là quá tuỳ tiện, 
thiếu hẳn sự hiểu biết về toàn cảnh nên đã bỏ qua rất nhiều 
nhân vật tiêu biểu đã có những phát biểu nghiêm chỉnh về 
chủ nghĩa Marx cần được thảo luận như Lê Hồng Hà, Nguyễn 
Kiến Giang, Phan Đình Diệu, Đặng Quốc Bảo... Lại cũng 
thiếu hẳn cả một lớp trẻ cùng lứa với tác giả như Nguyễn Vũ 
Bình, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Phương Nam... cần 
phải quan tâm để tìm hiểu xem tại sao lớp người lớn lên 
trong bầu không khí “nhân đạo” của chủ nghĩa Marx mà nay 
lại quyết liệt đi theo con đường ngược hẳn với tác giả, trong 
khi đó thì làm ồn lên về tác phẩm phi chính luận của một 
người viết văn mới vào đời là Đỗ Hoàng Diệu với tập truyện 
Bóng đè nội dung không nói gì đến học thuyết Marx trừ cái 
tên “Karl” được dùng làm biểu tượng phúng dụ. Điều này 
cho biết tác giả cũng chỉ tiếp tục “nghe hơi nồi chỗ”, hoặc là 
qua các báo “chống diễn biễn hoà bình” trong nước hoặc là 
chỉ lướt qua một số website đấu đá hải ngoại chứ không hề 
tự mình tìm hiểu hiện tượng mà mình đề cập một cách đàng 
hoàng, tới nơi tới chốn. 

Nếu bỏ qua chuyện liệt kê tuỳ tiện nói trên và dựa vào cái 
danh sách mà tác giả kể ra để bàn luận, những người am 
hiểu đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy tác giả đã nhét 
chung tất cả những tên tuổi ấy vào cái giỏ gọi là chống 
chính quyền, chống chủ nghĩa Marx, không cần phân biệt ai 


với ai. Trong số các người tác giả đã kể tôi thấy có người 
chẳng biết gì về Marx hoặc “hiểu sai” Marx như tác giả đã 
nói, nhưng uất hận chính quyền nên chửi luôn Marx cho bõ 
ghét; có người chỉ phê phán chính quyền, nhưng lại không 
đả động gì đến học thuyết Marx; có người lại nhân danh và 
dựa vào Marx để phê phán chính quyền; có người chỉ nhắc 
đến Marx trong những bài viết, bài nói về chính trị, thời sự 
nhưng có người lại đi sâu vào mặt học thuật, dựa hẳn vào 
những tác phẩm của Marx để phân tích nghiên cứu. 

Không tìm hiểu đầy đủ những con người và tác phẩm cụ thể 
của từng người một trước khi lao vào luận chiến, tác giả 
bằng lòng với việc lướt qua những phát biểu bị đưa ra khỏi 
những ý tưởng tổng thể của những người bị phê phán, rồi 
dựa vào cái mớ kiến thức hời hợt, sai sót, cẩu thả của mình 
về cái gọi là “ chủ nghĩa nhân đạo” của Marx để vặn vẹo, 
bắt bẻ lăng nhăng, không tạo ra được ấn tượng gì khác với 
những người đọc có hiểu biết là buộc phải chứng kiến một 
trò thao tác chữ nghĩa om xòm, trống rỗng. Đối với một vấn 
đề có tính chất học thuật, triết học, chính trị, khó khăn và 
phức tạp cần nghiêm túc thảo luận mà tác giả lại viện đến 
cái phương pháp đả kích kiểu “chống diễn biến hoà bình” 
như vậy thì nhiều lắm cũng chỉ đủ làm bộc lộ trình độ thấp 
kém và nhân cách tầm thường của tác giả, chẳng mở ra 
được chút khả năng nào để rọi sáng cho vấn đề mà tác giả 
đặt ra từ đầu, tưởng chừng như rất là tâm huyết và trí tuệ. 
Là một người có quen biết khá đông những vị được tác giả 
gọi là “chống đối” suốt hơn 20 năm qua (trong đó có những 
những người được tác giả kể tên ra để đả kích), tôi hết sức 


ngạc nhiên khi thấy tác giả quy cho họ cái động cơ rất lạ 
lùng là đã “bạo miệng” lên tiếng “chê những nhân vật vĩ 
đại” chỉ với tham vọng muốn được “thành người vĩ đại”! Tác 
giả dạy dỗ các vị ấy bằng một cái giọng lếu láo cực kỳ, cho 
rằng những con người ấy chẳng có nghiêm chỉnh gì cả, mà 
chỉ xuất phát từ thái độ “kiêu ngạo tiểu nông, khí khái 
phong kiến, chưa biết mình, biết người, nên chẳng khác gì 
hành động muốn lấy gang tay đo cao rộng của trời đất, lấy 
bát ăn cơm đong nước của biển cả, để cuối cùng thân làm 
tội đời”! Hoá ra những con người ấy chỉ là những Chí Phèo 
liều mạng, chỉ biết phủ nhận để phủ nhận, chống đối để 
chống đối, không còn liêm sỉ để biết mình nói đúng hay sai, 
cũng không còn biết sợ hãi là gì khi bị bỏ tù, có khi còn cầu 
mong đi tù để trở thành nổi tiếng? Có nghĩa gì đâu với các vị 
ấy khi nhìn đất nước bị những kẻ nhân danh Marx làm cho 
phải nhục nhã trước thế giới vì luôn đứng vào hàng áp chót 
trong lĩnh vực tự do, dân chủ, nhân quyền...nhưng lại đứng 
vào hàng đầu trong những chuyện hối lộ, tham nhũng, ăn 
cắp của công... Tất cả đều diễn ra trên cái đất nước do Đảng 
lãnh đạo nhưng chẳng có gì đáng nói cả, vì đối với những 
con người như vậy thì chơi trội để nổi danh mới là mục tiêu! 
5 

Một thẩm định tâm lý tầm phào, suy bụng ta bụng người, 
bậy bạ hết cỡ hay chỉ là một mưu toan qua những lời lẽ 
ngang ngược nhằm lôi người ta đến mục đích cuối cùng là 
bôi nhọ toàn bộ hàng ngũ những kẻ gọi là “chống đối” cứng 
đầu, từ lâu đã làm cho chế độ đương quyền bực bội, muốn 
tìm mọi cách để bịt miêng nhưng vẫn không được. Cố gắng, 


nhưng thú thật tôi không thể nào xoá bỏ được cái nhận xét 
cuối cùng này khi thấy tác giả đã hùa theo một số tờ báo 
chuyên nghề làm chiến tranh chính trị của nhà nước đương 
quyền để công kích những tên tuổi mà tác giả đã kể ra. Tác 
giả tỏ ra không đồng ý với “cách xử lý mang tính bạo lực 


Am 


của chế độ” với các vị ấy, nhưng rồi sau đó lại cho rằng tuy 
vậy các vị ấy lại “không bị oan hoàn toàn” thì điều đó có 
nghĩa là gì? Chẳng lẽ tác giả lại cho rằng nhà nước không 
nên bỏ tù, cắt điện thoại, bao vây nhà, đuổi việc, khuấy rối 
gia đình người ta ... nhưng rồi xét cho cùng, khi thấy các vị 
này vẫn cứ phê phán lung tung, càng ngày càng phạm 
thượng, càng bạo phổi tác giả đã đi đến chỗ cho rằng như 
vậy thì cũng đáng đời? 

Thật khó lòng mà nghĩ khác khi đọc những gì tác giả viết 
qua những quanh co, lòng vòng, chúng ta đã nhận ra cái 
nhận định gan ruột mà tác giả muốn bộc lộ: động cơ chống 
đối của các vị ấy, dù gì đi nữa thì cũng chẳng có gì là “vì dân 
vì nước” cả và thực chất của những chuyện chống đối của 
các vị cũng chỉ là ở chỗ đó. Đem cái nhận định đó đặt kề cái 
nhận định cho rằng nhà nước đương quyền hiện nay đang 
được rọi sáng từ mỗi bước đi của nó là cái “tình yêu bao la 
đối với con người” của “Các Mác” thì điều ấy có nghĩa là gì 
nếu không là cái kết luận sau đây: các con người chống đối 
ấy chỉ là những kẻ đang đi ngược lại con đường của nhân 
dân mả cũng là con đường đi đến thiên đường do Đảng lãnh 
đạo! Trước cái lôgích như vậy, làm sao chúng ta không liên 
tưởng đến cái lý luận về “kẻ thù của nhân dân” từng được 
những lĩnh tụ lừng danh của Đảng như Stalin, Mao Trạch 


Đông, Lê Duẩn-Lê Đức Thọ viện ra để đày đoạ những đồng 
chí ngu ngốc của mình, những kẻ già đầu mà vẫn không học 
được bài học quan trọng trong chế độ cộng sản là “để sống 
được ở nơi đây” mọi người phải biết “nghĩ trong điều Đảng 
nghĩ”, sau khi đã “bay theo đường dân tộc đang bay” ! Còn 
có thể nói gì hơn với một bài viết mà cái lôgích cuối cùng 
của nó đã dẫn chúng ta đến một cái thiên đường có nội 
dung như vậy ! 

Sài Gòn 

10-2-2006 

L.P. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: ykiennet - pancipan sưu tầm 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 3 tháng 9 năm 2006 


